TỬ VI NGHIỆM LÝ 


THIÊN LƯƠNG 


Người của bóng tối Ông Ngô Đình Nhu 

Trong 10 năm của nền đệ nhất cộng hòa, ông Ngô Đinh Diệm làm Tổng thống, có người 
nói ông Ngô Đinh Nhu đã làm một vai trò bao sân rất quan trọng trong hậu trường chính trị. Cái 
người ông Ngô Đinh Nhu có được như thế không ? Ta thử phân tách số ông, tuổi canh Tuất sinh 
ngày 5 tháng 9 giờ Thìn. 

Mệnh lập tại Ngọ, thân đóng cung Dần cho ta thấy đưong số có những hành động khá đặc 
biệt liên quan đến quốc gia đại sự . Liêm-Tướng không phải là bộ sao nòng cốt đắc cách của tuổi 
Canh Tuất, trái lại Liêm Trinh ở đây không thể không gây khốn đốn mà Thiên Tướng cũng 
không thể không làm phiền não cho ông. Huống chi Liêm Tướng bị Triệt thì đưong nhiên đưong 
số không muốn xuất đầu lộ diện ở chỗ thanh thiên bạch nhật phải kế là cái may số còn dài. Với 
Khôi, Xưong, Thiên Phúc là một gã bạch diện thư sinh hiền hậu, nhưng Tử, Binh, Đẩu Quân bên 
trong dấu kín một tư ý sâu sắc nguy hiểm và khắc nghiệt. 

Thân ở Dần với Tử Vi, Thiên Phủ là một nhàn cảnh của Tử Vi, nhưng Tuần khiến ông 
không thể thư thái và phải bận rộn phù hợp với vị trí ở Dần của tuổi Canh Tuất là người suy tư 
tính toán rất kỹ. Vậy Mệnh Thân này cho ta thấy một người thủ lãnh, làm việc mải miết trong 
bóng tối với tất cả cơ mưu, như một cơ quan đặc biệt để kình chống tiêu diệt đối phương, nếu là 
một nhà chính trị . 

Cung Quan của ông cố vấn Ngô Đinh Nhu là một cung Quan khá khác thường, từ Vũ khúc 
rất đắc lực với Kim mệnh, còn Thái Tuế, Thanh Long, Hoa Cái, Hữu Bật là môt cảnh trình bày 
có tính cách bán quân sự rất thành công hiển hách một thời. Ngoài ra tam hỏa liên châu (Quyền 
giáp Khoa Lộc) ở Tuất là cách oai quyền của người làm việc trong bí mật mà thôi, không thể tốt 
đẹp hữu hiệu với thế giới bên ngoài. 

Từ Mệnh, Thân đến cung Quan tam họp cục chỉ rõ là một người hình dạng học trò, đạo 
mạo mà ở trong chứa chấp một tư tưởng mưu mô khủng khiếp chỉ huy đắc lực một cơ quan bí 
mật, nhưng sự nghiệp không có bao nhiêu (Tử phủ ngộ Tuần). 

Bào cung và Tai Ách trong tam họp cục có những Cự Môn phùng Hỏa, Cơ ngộ Kình (Dậu) 
Hình Riêu là những nghiệp quả nguy hiểm trùng phùng, mặc dầu Quang Quý Khoa che chở cũng 
không lại Phúc cung nhị họp (Thất sát, Thiên hình, Tuyệt) nhất là Lộc Tồn, Mã Khốc Khách 
(chủ cô) phát rồi sẽ sát. 

Sau ngày 1-11-1963 cuộc lật đổ Ngô triều thành công, có dư luận cho rằng một phần lỗi 
lớn quy trách nhiệm ở bà Trần Lệ Xuân quá hợm hĩnh khinh thường thời cuộc. Tiếc rằng không 
được biết số riêng của bà, nhưng cứ cung Thê của ông Nhu cũng tạm thời thấy bà tham vọng tự 
hào khiêu khích vô cùng với Tham Lang (Thìn) Tướng Ản giáp Hồng Đao, Lộc Mã Khốc 
Khách, mượn cái thế chánh quyền ngựa xe hống hách, có biết đâu ở cái thế Phá cách (Tuế Phá- 
Thiên Hư) suy tàn đã bất tín nhiệm (Bệnh Phù) mặc dù ở thế Thìn vẫn trên tay chén ép thế Tuất, 
trái lại Tuất cung ở thế bị khắc nhập nhờ có Vũ Khúc (Kim) quật ngã lại Tham Lang (Mộc) cùng 
với Thái Tuế, Thanh Long, Hoa Cái, Hoa Quyền, Hữu bật, được tiếng danh chánh ngôn thuận. 


Tủ sách HELEN 


76 


TỬ VI NGHIỆM LÝ 


THIÊN LƯƠNG 


Cự Man 

Đại Hao Long Đúc 

THIÊN QUÝ- Thiên Hình 

Hồng Loan HÓA TINH 


Mệnh Mên 

Liêm Trinh Thiên Tướng 1 
Phục Binh Bạch Hổ 

VẢN XƯƠNG q Đểu Quàn 

THIỀN KHỒI đ 
Thiên Phúc 
Phong Cáo 
Thiên Khố .pử 


Phụ Mẩu 

Thiên Lương 

Quan Phũ Phúc Đức 

Thiên Đức ì q BÀ LA 

10 ĐỊA KHỔNG 
Quỉ Tú 


Phúc Đức 

nứt Sát 

LỘCTÕN Điếu Khách 

VÁNKHỨC „„ Thiên Khốc 
Bác Si 
ThiênMá 


23 


Bệnh Phú Tuế Phá 

TÁM THAI Thiên Giãi 

Quốc Ấn Thiên Hu 

Thiên Tái 

Suy 


Từ Tức 

núi Ảm 

Hỷ Thằn TũPhú 

Đao Hoa HÚAKỴ 

N guy ệt Đức Luu H á 

ĐỊAKIẼP 
Địa Giải 


-Tuần— 


Để Vượng 



Ngô Đình Nhu 

^ Giở: 7 

Tháng 9 

ih giờ Thìn BiỊong Nam - thuận lý 
n Kim 
- Mệnh khắc Cục v 
lỉ Phủ Vù Tưóng Cách 
3ế tinh) cư pju 
Jàl4ộCplĩuifcỊi 
I cung đo; Khắc chế Hôa, Linh 

00000 


Điển Trạch 
nũên Đồng 

Lực Si Trực Phú 

HỚA KHOA 00 KlNH dương 
ẦN QUANG đứ Thiên Ri êu,Y 


VũKlnic 
Thanh Long 
HỐAQUYtN 
BÁT TỌA 
Thai Phụ 
HoaCái 


Quan Phú 


Tài Bạch 
Tử Vi Thiên Phủ 

Phi Liêm 

HỤUBẠT Thân 
THIỀN VÌỀT 
Thiên Trù 
LŨNG TRÍ 

Lãm Quan 


Tật Ách 


Thiên Cơ 

TắuThư Thiếu Ảm 

Đưởng Phú Thi ẽn Sũ 

Phá Toái 


Thiên Di 

Phá Quân 

Tuông Quân Tang Môn 

TẢ PHŨ Thiên Thương 

PHƯỢNG CẤC 03 Giãi Thằn 
Thiên Thọ 


Nô Bộc 

Thái Dương 

Tiếu Hao Thiếu Duong 

HÓA LỘC Kiếp Sát 

Thiên Quan LINH TINH 

LN Vãn Tỉnh Cô Thằn 

Thiên Hỷ Thiên Không 

Tráng Sỉnh 


Tính về thời gian ba vận đầu từ 13-22, 23-32, 33-42 cứ một vận xấu lại một vận đẹp, cái 
đẹp là đẹp thế thôi, Phúc cung vẫn ở cái thế bề ngoài (phá cục khó Khăn).Vận hành 33-42 không 
chết là nh ờ thế Song Nữ (Kim mệnh đáo Dậu cung) trợ lực thêm Khoa, Phùng Quang quý. 


Đắc cách nhất và thành công quá rực rỡ là 43-52 . Như trên đã nói Liêm Tướng không phải 
là sao nòng cốt thủ mệnh, cho đến Tử vi, Thiên Phủ ở Thân cung vậy, nhưng một khi đã lỡ 
khoác chiếc áo Liêm Tướng, Tử Phủ vẫn phải chịu ảnh hưởng của Liêm Tướng bị Triệt, Tử Phủ 
bị Tuần. Nay gặp Vũ Khúc phải thành công một chuyến như tiếng pháo của Nguyễn Hữu Chỉnh 
đời Tây Son rồi ra sao sẽ quyết định sau . Người này bền bỉ được 10 năm là nhờ hành động trong 
bóng tối cho đến năm 54 tuổi sang đại vận Thiên Không và nhất là gặp Thái Dưong ở Hợi đắc 
Thiên Hỉ mạng Canh Tuất khó chu toàn. 

Nhận xét lá số của ông cố vấn Ngô Đinh Nhu thấy ông là một tôi trung thần trung với a nh 
đứng trên phía chánh nghĩa quốc gia . Nhưng công của ông cũng như công của quân sư Gia Cát 
đời Hậu Hán, trung với vua Chiêu Liệt rồi ra cung là công cốc... Ông đứng ở Ngọ với Liêm 
Tướng Triệt, Thái Tuế Vũ Quyền (chánh nghĩa) Hữu Bật Tuần bị bó tay thì không thể nào thắng 
nổi Phá Quân , Thất Sát, Tham Lang, Tướng Ân, Lộc Mã Khốc Khách Tả Phù. 


Đã gần 10 năm ông đã ở thiên đàng với đấng thiêng liêng lúc này không biết có còn bất 
h ìn h với cung Quan của mình không hiếu sao đã đẹp như thế: Vũ Khúc (Tuất) Thái Tuế, Tha nh 
Long, Hoa Cái, Hóa Quyền mà lại lọt mất Quốc Ản giáp Hồng Đào về tay Thê cung cùng Tham 
Lang lạc phụ họa thêm thế xe xuống dốc mang lụy ngàn thu phẫn uất khôn giải. 


Tủ sách HELEN 


77 


TỬ VI NGHIỆM LÝ 


THIÊN LƯƠNG 


Vị tu sĩ nào đây? 

Mới đây tôi có nhận đuợc phong thơ của một ông bạn không quen biết có ỷ muốn tôi tô một 
vài nét chẩm phá cho một lá số tuổi Quỷ Hợi sanh ngày 24 tháng 11 giờ Mão. Ông cho tôi biết 
đó là một lá số của một vị tu hành nổi tiếng trog dịp tranh đẩu cho Phật Giáo duới thời đệ nhất 
Cộng Hòa, đã được báo giới thế giới đề cao, nhất là báo Mỹ. 

Riêng tôi rất kỉnh ngưỡng đức Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bỉ, luôn luôn ỷ thức những hành 
động, những lời giảng dạy của Phật làm khuôn vàng thước ngọc cho mình noi theo, nhung xỉn 
nói thật ít khỉ tôi đi chùa, trừ những nơi danh lam thẳng cảnh như Hương Tích (Bắc Việt), Non 
Nước (Đà Nằng) và Phật đài (Vũng Tàu) có đôi ba lần vãng cảnh, nên tôi không đuợc hân hạnh 
quen biết một vị Thượng Tọa nào cả, và cũng không biết cá nhân mấy ông tu hành đạo đức ra 
sao. 


Nay đuợc lá số này tôi không biết là số của vị nào, thấy hay hay có nhiều tình tiết đi sát với 
thời gian trong 10 năm nay nên xin chiều ỷ ông bạn cỏ nhã ỷ biên thơ riêng cho tôi. Vậy xin có 
một vài nhận định như sau: 

Mệnh Quý Hợi đóng ở Dậu có Tử- Tham thủ mạng là số của người yếm thế kể cả hình thức 
sao đến vị trí Mệnh đóng . Nhưng chính bộ Tử-Tham không phải là nòng cốt của người Mệnh 
này, phải tính tới bộ Vũ Phá ở Tỵ. Tử vi ở đây chính ra là vì sao chỉ huy Mệnh nhưng bị Tham 
lang làm lung lạc, mà chính Tham Lang này cung không đủ sức để phá cách Tử Vi nên tuổi Quý 
Hợi phải mệt mỏi vì Tham Lang, bộ sao này vì thế thành ra nửa trắng, nửa đen khiến bộ Vũ Phá 
đủ tư thế cuóp quyền chỉ huy mạng này. Phải nói hành động của người này chính là Vũ Phá . 

Người này tu chỉ là hình thức khoác áo Tử Tham mà để tranh đấu riêng tư cho mình, cho 
bè phái mình, cho tư tưởng tham vọng mình rất quyết hệt. Tam Hóa Liên Châu ở Mệnh (Hóa kỵ 
giáp Khoa Quyền ở Dậu) có nghĩa là người này đã ôm một mối hận óan hờn chứa chấp một mưu 
cơ thâm trầm thầm kín, quấy phá bằng hành động có khi cũng không được đẹp đẽ, được nổi danh 
(Toái Quân Luỡng Phá) bằng lối kích thích người ta (Điếu Khách), Thân vô chính diệu ở Mão 
đắc Tràng Sinh (Thủy) hành động ở trên cương vị từ thiện, nhân hậu có tính cách chính nghĩa, 
nhưng suy tư tính toán ghê gớm là cái vị trí đó của tuổi Quý Hợi. Trong tam họp cục của Thân 
(hành động) Thiên Tướng, Kình-Lực, Thái Tuế, Hình, Riêu càng hành động bao nhiêu càng gây 
nghiệp quả bấy nhiêu, mặc dầu lấy cái thể chính nghĩa mà dựa. 

Khách quan mà nói, ông là người có nghị lực, nghị lực vào hạng khá dễ thành công (Quang 
Quý) phải dựa vào thế ngoài phụ giúp, chứ ông không tài tổ chức (Mã thiếu Tả Hữu). Neu ông 
được đà thắng nước thì lại hay ẩu, đó là tính cách của Vũ Phá . Vì thiếu bộ Âm Dương nên ông 
kém sáng suốt. 

Được hệt vào hàng giáo phẩm cao cấp như ai (Thiên Phúc Quý Nhân, Phong Cáo, Đường 
Phù) đối với ông chỉ là hư danh cho đến Tử Tham ông coi chỉ là chiếc áo khoác bề ngoài. Thâm 
tâm Vũ Phá Hóa Kỵ một uẩn khúc khó ai biết nổi người bí mật này . Có thế mới chọi lại được 
người trong bóng tối của Đệ Nhất Cộng Hòa Ngô Đinh Nhu . 

Năm 1963 đương số tranh đấu được thành công tiếng tăm lừng lẫy là năm 40 tuổi ở trong 
đại vận 33-42 ở Ngọ gặp Thái Dương đắc Hoả Tinh. 


Tủ sách HELEN 


78 



Tuy vậy có biết đâu chỉ là quân bài bị lợi dụng trong cái thể sinh xuất tính theo thời gian 
của tuổi Quý Hợi đảo Ngọ cung, ở trong còn nhiều quỷ kế (Cô Quả Phục Binh Không Kiếp). Lúc 
này đang ở trong đại vận 43-52 ở cái thế khẳc nhập thân bại danh liệt, nhất là từ năm 1 966 đương 
sổ bước qua đại vận mới này 43 tuổi, hoạt động ráo riết tưởng sự thành công cùng dề dàng như 
mấy năm trước, nhưng có lẽ gặp người đối đầu là Thổ Mệnh lại là lúc hưng thời. Ông đành xẹp 
luôn cho đến nay, một đôi lúc cung cố phát pháo mở cờ ra quân bởi không thời thôi cung đành 
nằm co êm hơi lặng tiếng . 


Đè đền đáp lại sự chiếu cổ trong muôn một cùa ông bạn, tôi chì có thể vạch được dăm ba 
nét cục mịch, mong rằng ông bạn hiếu cho . Xin lánh chào ông bạn . 


